Hai Thực Tại 


Thiên sư Sayadaw U Jotika 


Người dịch: Sư Tâm Pháp 


Hai Thực Tại 


đây, chúng ta sẽ nói vê một lĩnh vực khác của niệm pháp 

(dhammänupassan3), là một pháp hành rất rộng, phần 

lớn nhất và rộng nhất trong kinh Đại niệm xứ. Trước khi 
nói về niệm pháp, tôi sẽ phải tự mâu thuẫn với chính mình một 
chút. Tôi sẽ nói với các bạn những điều hoàn toàn ngược lại với 
những gì tôi đã nói lúc trước. Ngày hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn 
biết một điều là: tất cả mọi thứ đang tồn tại này đều là khổ, đều là 
bất toại nguyện, tất cả mọi thứ đều rất tệ. 


Trước đây tôi nói rằng mọi thứ thật tuyệt vời, làm sao tôi lại nói 
hai điều hoàn toàn trái ngược nhau như thế? Bởi vì cả hai đều 
đúng theo cách riêng của nó khi chúng ta sống trong hai dạng thực 
tại, hay hai dạng thức tồn tại khác biệt nhau. Đức Phật dạy hai loại 
chân lý, hay hai loại sự thật khác nhau; đừng bao giờ quên điều 
này, bởi vì nếu bạn quên và trộn lẫn hai loại thực tại này với nhau, 
bạn sẽ trở nên vô cùng rối. 


Trong tiếng Pali, hai loại thực tại đó được gọi là sammuti-sacca 

(sự thật quy ước hay còn gọi là tục đế) và paramattha-sacca (sự 

thật tuyệt đối hay còn gọi là chân đế). Tứ Diệu Đế (bốn sự thật 

cao thượng về khổ) là sự thật tuyệt đối, chân lý tuyệt đối; nhưng 

đồng thời chúng ta cũng sống trong sự thật quy ước nữa. Nói một 
Đ. 


Hai Thực Tại 


cách tương đối thì trong cuộc sống cũng có lúc chúng ta cảm thấy 
vui vẻ, hạnh phúc và tự do, nhưng từ góc nhìn của sự thật tuyệt 
đối, của chân lý thực sự, thì chẳng có gì là toại nguyện và hạnh 
phúc cả và cũng chẳng có tự do đích thực. Tất cả mọi thứ đều do 
nhân duyên tạo thành và ràng buộc; tất cả mọi thứ sinh khởi do 
nhân duyên. Chúng ta cần phải hiểu cả hai loại sự thật đó một 
cách sâu sắc và đừng lẫn lộn. 


Trước hết tôi sẽ nói về Tứ diệu đế - bốn sự thật cao thượng, 

là một phần trong đề mục niệm pháp. Trong tiếng Päli, chúng 
được gọi là Catu Ariya Sacca, catu nghĩa là bốn, ariya nghĩa là cao 
thượng, và sacca là sự thật. Khi tôi đọc bằng tiếng Päli và suy nghĩ 
vê nghĩa của nó, thì hoá ra lại hơi khác một chút, thật là thú vị. 


Dukkha Ariya Sacca, sự thật cao thượng về khổ, là sự thật thứ 
nhất. Dukkha nghĩa là bất toại nguyện; nó không chỉ là đau đớn, 
không chỉ là đau khổ; nó vượt ra ngoài hơn cả điều đó nữa. Mặc 
dù đau đớn (về mặt thể xác) và đau khổ (về mặt tinh thần) cũng là 
một phần của khổ (dukkha), nhưng nghĩa của nó còn rộng hơn là 
đau đớn và đau khổ. Nghĩa thực sự của sự thật cao thượng về khổ 
là: sự thật về khổ được chứng nghiệm bởi các bậc thánh, những 
con người giác ngộ. Nghĩa của nó hơi khác một chút, các bạn có 
thấy không?. 


Hai Thực Tại 


Mỗi chúng ta thấy đau khổ theo cách riêng của mình và có thể 

có cách hiểu riêng của mình về khổ, nhưng Sự thật cao thượng 

về khổ nghĩa là sự thật về khổ, hay sự thật về sự bất toại nguyện 
được chứng nghiệm bởi những người đã giác ngộ. Các bậc giác 
ngộ hiểu về sự thật của khổ khác với cách hiểu của người bình 
thường. Những người bình thường hiểu về khổ hay bất toại 
nguyện theo cách khác, bởi vì họ nhìn nó như cái gì đó thuộc về 
cá nhân họ, nhưng đối với những người giác ngộ, khổ hay bất toại 
nguyện không phải là cái gì đó thuộc vê cá nhân người nào, nó 
không phải của một ai hết. 


Chừng nào bạn còn có suy nghĩ “Tôi đang đau khổ” hay “Tôi không 
thấy toại nguyện”, thì bạn vẫn còn chưa thực sự hiểu đúng về sự 
thật khổ và bạn sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nó. Đó là 
một cái bẫy, khi nào bạn còn nghĩ “Tôi đang đau khổ và bây giờ 
phải làm thế nào để vượt qua nỗi khổ này đây?”, thì chừng đó bạn 
vẫn không bao giờ có thể vượt qua được nó. 


Để thực sự vượt qua được khổ, bạn phải có khả năng nhìn nó như 
một cái gì đó không thuộc về cá nhân mình. Nếu bạn nghĩ “nỗi 
khổ của tôi”, tức là bạn vẫn đang ở trong đau khổ. Chỉ khi nào bạn 
thấy khổ chỉ là khổ, không có ai hay một chúng sanh nào ở đó, thì 
sự hiểu biết đó mới giúp bạn vượt thoát khỏi đau khổ. Đó chính là 
điều chúng ta phải làm khi thiền. 


Sự thật cao thượng thứ hai là: Dukkha Samudaya Ariya Sac- 


<šÏ- 


Hai Thực Tại 


ca —nguyên nhân của khổ như các bậc giác ngộ đã hiểu. Cái gì là 
nguyên nhân khổ? Đó là tham ái, dính mắc, dục tham, khao khát 
hoặc bất cứ từ nào đồng nghĩa với tham. 


Sự thật cao thượng thứ ba: Dukkha Nirodha Ariya Sacca — sự đoạn 
diệt đau khổ hay sự bình an tối thượng được các bậc giác ngộ 
chứng nghiệm. Thật là khó để dùng từ con người giác ngộ, họ có 
phải là con người, là chúng sanh hay không? Thực ra, không hẳn 
vậy. Ngôn từ chỉ có thể được sử dụng theo nghĩa quy ước, vì vậy 
khi bạn muốn nói đến những điều vượt ra ngoài quy ước thông 
thường, ngôn từ không còn thích hợp để sử dụng nữa. Mặc dù 
ngôn từ không còn thích hợp, nhưng chúng ta cũng đành phải cố 
gắng tận dụng nó để mà nói vậy thôi. 


Cũng giống như nói về vật lý lượng tử bằng ngôn ngữ của vật lý cổ 
điển, chẳng hạn, khi chúng ta nói một vật thể chuyển động, trong 
vật lý lượng tử bạn không thể nói có vật thể nào chuyển động 
được. Chỉ trong vật lý học cổ điển của Newton, bạn mới có thể 

nói một hành tỉnh quay quanh mặt trời, nhưng một cách chặt chẽ 
thì không thể nói các hạt điện tử quay xung quanh hạt nhân. Hạt 
điện tử dường như quay xung quanh hạt nhân, nhưng khi nghiên 
cứu kỹ bạn sẽ không thể nói hạt điện tử chuyển động, và bạn cũng 
không thể nói hạt điện tử không chuyển động. 


Bạn phải diễn tả điều ấy như thế nào đây? Cách duy nhất là nói 
-5- 


Hai Thực Tại 


rằng có một cái gì đó biến mất ở chỗ này và một cái gì đó xuất 
hiện ở chỗ khác, chúng có liên quan đến nhau, nhưng không phải 
là một. Bất cứ điều gì bạn nghiên cứu, nếu nghiên cứu thật sâu 
sắc, bạn sẽ thấy rằng nó thích ứng hoàn toàn với những lời dạy 
của Đức Phật. 


Tôi không cố gắng chứng minh những lời dạy của Đức Phật dựa 
trên cái nhìn của khoa học, bởi vì bạn không thể sử dụng bất cứ 
dụng cụ thí nghiệm nào để tìm thấy bằng chứng cho những lời dạy 
của Đức Phật. Có rất nhiều sự thật mà bạn không thể cân đo đong 
đếm, nhưng có thể tự thân chứng nghiệm được. 


Tôi rất thích vật lý lượng tử, và càng nghiên cứu nó tôi lại càng 
cảm thấy kinh ngạc. Tôi có thể đọc vật lý lượng tử như thể đang 
đọc kinh sách Phật pháp. 


Một cái gì đó biến mất ở đây và 

một cái gì đó xuất hiện ở kia, 

chúng không phải là một nhưng có liên hệ với nhau. 

Chúng ta cũng có thể hiểu Pháp theo cùng một nghĩa y hệt như 
vậy. Chúng ta không thể nói người này chết đi và tái sanh sang 


một kiếp sống khác, mặc dù về mặt quy ước thông thường điều 
` 


Hai Thực Tại 


đó là đúng. Nói một cách chính xác, chúng ta thay đổi từng giây 


phút và mới từng giây phút. Cái chúng ta gọi là “tôi” này và tất cả 
mọi sự vật, hiện tượng đều là mới trong từng giây phút. 


Niccam naveva sankhärã: (tất cả các pháp hữu vi đều luôn đổi 
mới) sankhärä nghĩa là tất cả mọi thứ được tạo thành do nhân 
duyên (pháp hữu vi); niccam nghĩa là luôn luôn; nava nghĩa là mới 
và eva là một từ để nhấn mạnh; thực sự mới. Bất cứ cái gì được 
tạo thành do nhân duyên đều sinh diệt, nhưng bất cứ cái gì sinh 
lên đều luôn luôn mới, không phải là cái cũ. Các bậc giác ngộ thấy 
và hiểu thực tại theo một cách khác hẳn những con người bình 
thường. 


Sự thật cao thượng thứ tư là: Dukkha Nirodha Gaminipatipada 
Ariya Sacca — con đường dẫn đến đoạn diệt khổ như các bậc giác 
ngộ đã hiểu. 


Khi chúng ta nói về sự thật, thì sự thật thể hiện ở đâu? Sự thật 

là một cái gì đó mà tâm chúng ta hiểu và nhận thức. Vì vậy, phải 
có một cái tâm hiểu sự thật, không có tâm thì không có sự thật. 
Khi chúng ta nói về sự thật hay sai trái, nó hàm nghĩa rằng có một 
người nào đó hiểu điều đó. Sự thật ngụ ý là hiểu biết; hiểu biết 
bao hàm tâm, trí tuệ. Thực ra chính là trí tuệ hiểu, không phải một 
người nào đó hiểu, mà là trí tuệ hiểu. Trí tuệ đích thực hiểu. 


Hai Thực Tại 


Trong Trung Bộ kinh, bài kinh Saccavibhanga, bạn sẽ thấy có rất 
nhiều mô tả về các loại khổ khác nhau, sinh (jati), già (jara), chết 
(marana) ... và tất cả những loại đau khổ như thế. Khổ vì phải chia 
la với người mình thương yêu, khổ vì phải sống gần kẻ mình ghét 
hay những thứ mình không ưa. Tuy nhiên, trong khi hành thiền 
chúng ta không nghĩ về sinh, về già...bởi vì thực tế việc sinh ra đã 
xảy ra từ lâu trước đây, mà chúng ta quan sát những gì đang diễn 
ra ngay trong giây phút hiện tại này, ở trong thân hoặc tâm của 
mình. 


Có nhiều loại khổ và đau đớn khác nhau, như cái đau trong đầu 
gối, đau lưng, đau đầu, đau bụng hay bất cứ cảm giác đau đớn 
nào. Loại đau đớn này gọi là dukkha-dukkhatä (khổ khổ), đau đớn, 
khó chịu, bất toại nguyện. Rất khó để dịch từ dukkha-dukkhatä 
này ra một cách chính xác, nó có nghĩa là cái đau của cảm giác, 
bạn có thể cảm nhận được nó; nó là một cảm giác — cảm giác đau. 
Dukkha, khổ, cũng có nghĩa là cảm giác khổ trực tiếp; tôi sẽ giải 
thích đây đủ nghĩa của từ này sau. Nó là một cảm giác khó chịu. 


Thế còn các cảm giác dễ chịu thì sao, làm sao có thể nói các cảm 

giác dễ chịu là bất toại nguyện? Bởi vì chúng chỉ là tạm bợ, rồi 

chúng cũng phải mất đi, chúng không ở lại. Mặc dù đôi lúc bạn 

có thể duy trì được cảm giác dễ chịu đến vài giờ, chẳng hạn khi 

muốn nghe một bản nhạc, bạn phải mở nó lên và khi nó kết thúc, 

và thậm chí ngay cả khi nó còn đang phát, nó luôn luôn biến mất. 
_ 


Hai Thực Tại 


Khi muốn ăn món gì đó ngon, bạn phải đưa nó vào miệng, nhai, 
nuốt và nó (cảm giác ngon) cũng luôn luôn biến mất, qua đi. Mặc 
dù cảm giác đó thích thú, dễ chịu, nhưng nó không tồn tại lâu và 
bạn cứ phải tiếp tục làm đi làm lại. Điều đó thật mệt mỏi và đôi 
khi còn mang đến cả nỗi khổ nữa, thật nhiều nỗi khổ, thực sự là 
dukkha-dukkhata. 


Sự biến đổi vô thường của các hiện tượng này gọi là Viparinä- 
ma-dukkhatä (hoại khổ). Viparinäma nghĩa là tan hoại, biến mất, 
qua mất. Bởi vì nó qua mất, nên nó là bất toại nguyện. Khi hành 
thiền, cái khổ thực sự chúng ta muốn thấy là viparinama-dukkhatä 
(hoại khổ) chứ không phải là dukkha-dukkhatã (khổ khổ). 


Hiểu rõ điểm này là điều rất quan trọng, bởi vì trong thiền, như 
một số trong các bạn đã từng trải nghiệm qua, ở một số giai đoạn 
của định (samadhi), các cảm giác trên thân, cảm giác khổ, biến 
mất và bạn không còn bị đau đớn chút nào nữa, bạn không còn 
cảm thấy trọng lượng của thân mình, cũng không cảm thấy nóng 
hay lạnh gì nữa. Bạn không còn cảm thấy cảm giác gì cả, rất dễ 
chịu. 


Đến một thời điểm bạn chỉ còn cảm nhận được mỗi tâm mình và 
với mức độ định mạnh như vậy, lúc đó tâm rất bình an, tĩnh lặng. 
-9- 


Hai Thực Tại 


Thân không còn đau và ngay cả tâm cũng không thấy khổ, vậy lúc 
đó làm cách nào mà bạn hiểu và thấy được khổ? 


Cách duy nhất bạn có thể hiểu được nó là bất cứ cái gì bạn quan 
sát cũng đều biến mất. Bạn chỉ có thể bắt được một thoáng qua 
của nó, và đó là bất toại nguyện. Nó rất vi tế, nó không phải là cảm 
giác đau, không phải sầu não, ưu bi, buồn khổ cũng chẳng phải 

là đau lòng. Đó là dukkha — khổ thực sự, và đó là cái chúng ta cố 
gắng để thấy và hiểu. 


Bất cứ người nào cũng có thể bảo với bạn rằng cái đau ở đầu gối 
là khổ, là bất toại nguyện, hoặc sự mất mát, buồn đau và bất an 
là khổ, là đau đớn, bất toại nguyện. Khi cảm nhận những cảm 
giác đau và những cảm xúc khổ não ấy, chúng ta thấy chúng như 
là cái đau của tôi, nỗi khổ của tôi và chính tại chỗ này chúng ta bị 
mắc kẹt. Không có bác sỹ tâm lý nào có thể giúp bạn thoát ra khỏi 
chúng khi mà bạn còn dính mắc vào chúng. 


Những nỗi buồn, giận...đó, nếu bạn có thể tự tách mình ra và chỉ 
quan sát chúng, chỉ như một trạng thái tâm, một hiện tượng trong 
tâm, thì ngay đó bạn đã được giải thoát, đã tự do. Chúng ta cần có 
tự do để quan sát các hiện tượng và chánh niệm, không suy nghĩ, 
chỉ thuần quan sát, hãy tự cho mình cái tự do ấy. 

nn 


Hai Thực Tại 


Dù đó là cái đau trong thân hay nỗi khổ trong tâm, chúng ta 


cũng phải học cách tách mình ra và quan sát nó một cách khách 
quan. 


Điều này rất quan trọng, bởi vì một khi bạn đã học được cách làm 
điều đó, thì hầu hết những vấn đề tâm lý của bạn sẽ biến mất. Khi 
bạn không tự đồng hoá mình với cái đau, điều đó sẽ khiến cho bạn 
dễ dàng đối phó và làm việc với cái đau ấy hơn. 


Ngay cả các nhà sư cũng có đau khổ, những nỗi đau của riêng họ, 
nhưng họ quan sát chúng và tách ra khỏi chúng. Trước đây có lần 
tôi đọc được một bài thơ và có một đoạn nói rằng: 


Lắng nghe tiếng lá rơi rơi, 


Bình an và tĩnh lặng tràn trong tâm, 


Cớ sao mình rơi lệ? 


Hai Thực Tại 


Ngay cả các nhà sư đôi khi cũng cảm thấy buồn, đôi khi rất bình 
an nhưng có lúc cũng rất buồn. Nhưng vị ấy không bị mắc kẹt lại 
trong đó, và đây chính là điều khác biệt (với người đời). 


Ngay cả khi bạn đã đạt đến tầng thánh quả đầu tiên, thánh quả Tu 
Đà Hoàn, bạn vẫn còn tham, sân và vẫn còn một mức độ ngã mạn 
nào đó, nhưng bạn không còn ghen ty nữa, và đây là điều khác 
biệt lớn. Bạn không còn tà kiến nữa và đó là một điều khác biệt vô 
cùng lớn. 


Không có tà kiến nghĩa là ngay khi bạn chú ý, bạn có thể nhìn mọi 
thứ một cách hoàn toàn khách quan: bất cứ nỗi khổ đau nào, bất 
cứ suy nghĩ nào, bất cứ cảm giác thích thú, dễ chịu nào; đây là 
điểm khác biệt, bạn không bị mắc kẹt trong đó nữa. Cũng có lúc 
bạn thất niệm và bị cơn sân hay tâm tham cuốn đi, nhưng ngay 
khoảnh khắc bạn chú ý trở lại, bạn liền tách biệt ra khỏi nó. 


Bạn có thể để mình bị cuốn đi theo nỗi buồn, và đôi khi tôi nghĩ 
con người thậm chí còn thích thú gậm nhấm nỗi buồn nữa, có 
đúng vậy không? Đúng, tôi biết điều đó đúng, bởi vì đôi lúc tôi 
cũng thích cảm nhận nỗi buồn, bởi nhiều khi chúng ta hiểu cái gì 
đó bằng cách cảm nhận nó chứ không phải là suy nghĩ về nó. Bạn 
thực sự cảm nhận nó và rồi bạn thấu hiểu nó. 

ch 


Hai Thực Tại 


Có nhiều cách khác nhau để hiểu sự việc, một là hiểu bằng suy 
nghĩ và hai là hiểu bằng cảm nhận. Tuy nhiên, còn có một loại hiểu 
biết khác, loại hiểu biết không cần thông qua suy nghĩ hay cảm 
nhận, đó là loại hiểu biết từ kinh nghiệm trực tiếp. Bằng năng lực 
của trí tuệ mạnh mẽ, chỉ trong một thoáng qua, bạn đã hiểu thấu. 


Là những con người bình thường, cũng có lúc chúng ta thích thú 
gậm nhấm và thưởng thức nỗi buồn. Khi còn trẻ tôi đọc rất nhiều 
sách triết học, đặc biệt là triết học theo trường phái khắc kỷ 
(trường phái stoic). Trường phái triết học này giúp đào luyện bản 
thân bạn trở nên rất cứng rắn. Có ai biết triết gia Zeno không? Lời 
dạy của ông ta là khi bạn không cảm nhận gì, bạn sẽ bình thản, 
thậm chí bạn cũng không cảm thấy buồn khi đứa con mình chết; 
chẳng có gì đáng quan trọng cả. 


Thời trẻ, tôi đã tự rèn luyện mình để trở thành cứng rắn bằng lối 
suy nghĩ đó, “Nó không quan trọng, tôi không quan tâm, dù sao thì 
rồi nó cũng sẽ qua, tôi có thể sống mà không cần nó”. Tôi cố gắng 
tạo cho mình một tính cách cứng rắn và nghĩ rằng mình là một 
người đàn ông mạnh mẽ vì chẳng cảm xúc gì hết. Về sau tôi nhận 
thấy rằng, mỗi khi nghe nhạc, tôi lại thường thích nghe những bản 
nhạc buồn. Tôi đã đè nén nỗi buồn của mình; tôi không cho phép 
nỗi buồn khởi lên bởi vì tôi sợ nó. Tôi sợ rằng nếu để nỗi buồn 
khởi lên tôi sẽ bị nó xâm chiếm và gục ngã mất. 


Hai Thực Tại 


Để tự bảo vệ mình, tôi đã đè nén tất cả mọi nỗi buồn và cố sống 
như một con người mạnh mẽ. Khi hát, tôi hát những bài hát chiến 
đấu, những bài hát trong quân đội với những lời ca và giọng hát 
thật hùng hồn, mạnh mẽ. Về sau, dần dần tôi nhận ra rằng mình 
nghe những bài hát buồn ngày càng nhiều hơn. Có một bản nhạc 
cổ điển mà tôi nghĩ có lẽ là bản nhạc buồn nhất. Bản nhạc của nhà 
soạn nhạc Samuel Barber, tên là Adagio For String. Bản nhạc rất 
hay, nhưng có thể làm cho bạn gục ngã, nó rất buồn. Một nhạc sỹ 
đã bình luận bản nhạc này rằng nó là hành trình tìm kiếm chân lý. 
Bạn thực sự phải đối mặt với thực tế của mình. 


Tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai cả, đều mang theo ở sâu 
bên trong mình, một nỗi buồn vô hạn. Chúng ta cố gắng che đậy 
nó, cố gắng chạy trốn nó. Chúng ta sợ rằng nếu thực sự phải thú 
nhận và đối diện với nỗi buồn đó, mình sẽ không thể chịu đựng 
nổi. Chỉ có mỗi một lần duy nhất tôi có thể nghe được trọn vẹn 
bản nhạc của Samuel Barber; tất cả những lần khác khi bật bản 
nhạc này lên là tôi lại đứng dậy tắt nó đi, “không, đừng bật bản 
nhạc này, tôi không chịu nổi”. Tôi rất thích nó, nhưng không đủ 
can đảm để nghe. Tôi nhận ra rằng nó thấm rất sâu vào trong tâm 
tôi, và thực sự làm nỗi buồn trong lòng tôi bộc lộ ra; tôi không thể 
chạy trốn nó. 


Tất cả chúng ta đều mang theo trong mình rất nhiều nỗi buồn và 
đau khổ, và chừng nào chúng còn nghĩ nó là “nỗi buồn của tôi”, thì 
-14- 


Hai Thực Tại 


còn rất khó để vượt qua nó. Chúng ta cần học cách nhìn nó một 
cách tách biệt, từ một khoảng cách. Dukkha sukha vedanä - các 
cảm thọ khổ hay lạc, được gọi là viparinäma dukkha - hoại khổ, nó 
không bao giờ tôn tại lâu, chính vì vậy nó là bất toại nguyện. 


Ngoại trừ tham ái hay ái dục (tanhä), tất cả những thứ còn lại đều 
được bao gồm trong khổ đế. Khi chúng ta xếp thực tại vào trong 
hai danh mục, một là tham ái và hai là toàn bộ số còn lại là khổ. Lý 
do bỏ tham ái riêng ra ngoài là bởi vì nó là nhân sanh khổ - dukkha 
samudaya sacca. 


Tất cả những thứ được tạo thành nhân duyên, tất cả mọi thứ sanh 
và diệt đầu được gọi là hành khổ - sankhãra dukkha. Tất cả mọi 
thứ: cảm giác khổ - dukkha vedanä, cảm giác lạc — sukkha vedanä, 
và ngay cả cảm giác xả - không khổ không lạc (upekkhäã vedan3) 
cũng được gọi là hành khổ. 


Một điểm rất quan trọng là khi thực hành thiền vipassanä và cố 

gắng thấu hiểu sự thật về khổ, chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến 

hành khổ - sankharä dukkha, và hiểu nó thật kỹ. Thấy khổ không 

phải là nhờ quan sát mỗi các cảm thọ đau đớn mà phải thấy rằng 

tất cả mọi thứ đang sanh và diệt. Đó là thấy được vô thường - an- 

icca, và là một cách để thấy khổ thông qua việc nhận biết rằng vô 
. 


Hai Thực Tại 


thường là bất toại nguyện. Bởi vì nó là vô thường, biến đổi, nên 
nó là bất toại nguyện. 


Khổ có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn 
khi bạn bị đau đầu, bạn có thể cảm nhận được cơn đau nhưng 
người khác thì không thấy, nhưng khi bạn bị thương và chảy máu 
thì người ngoài có thể thấy ngay. Vì vậy có loại khổ có thể cảm 
nhận được và có loại khổ không thể cảm nhận được. 


Khi thực hành thiền, nếu chúng ta không quan sát các hiện tượng 
như nhìn, nghe...ngay lập tức, thì vô minh - avijjä hay sự thất 
niệm sẽ khiến chúng ta hiểu biết sai lầm. Mỗi khi sự quan sát lỏng 
lẻo, chúng ta không có chánh niệm và trí tuệ, thì chúng ta sẽ có 
hiểu biết sai (tà kiến), hiểu biết sai lầm về sự thường còn, về hạnh 
phúc hay toại nguyện, hiểu biết sai lầm về một chúng sanh. Chúng 
ta dính mắc vào các hiện tượng, và điều này gọi là upadãnak- 
khandha - thủ uẩn; upadãna nghĩa là chấp thủ hay sự dính mắc 
rất mạnh. Tập đế hay nguyên nhân sanh khởi đau khổ, samudaya 
sacca, rất đơn giản; bất cứ loại dính mắc nào cũng đều là nguyên 
nhân dẫn đến đau khổ. 


Diệt đế, hay sự thật về sự đoạn diệt đau khổ, nirodha sacca, là 
sự đoạn diệt khổ, đoạn diệt bất toại nguyện như các bậc giác ngộ 
-16- 


Hai Thực Tại 


hiểu. Ở đây, điểm quan trọng nhất cần phải hiểu là: “không sanh 
lại nữa” là đoạn diệt đau khổ. 


Thông thường chúng ta hiểu rằng có cái gì đó sanh lên rồi diệt đi, 
và điều này diễn ra không ngừng. Tất cả mọi người đều biết điều 
đó, chẳng hạn tôi đánh cái chuông, bạn nghe thấy tiếng chuông và 
nó dần biến mất, chúng ta có thể nghĩ rằng đó là sự diệt. Nhưng 
điều tôi muốn chỉ rõ ở đây là sự khác nhau giữa vô thường (anic- 
ca) và đoạn diệt (nirodha). 


Vô thường nghĩa là không tồn tại mãi; đoạn diệt nghĩa là chấm 
dứt, khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù chúng ta nói cái này cái kia là 
vô thường, nhưng mỗi khi có đủ nhân duyên, thì loại hiện tượng y 
hệt như thế vẫn phát sinh trở lại. Đoạn diệt nghĩa là nó không bao 
giờ sanh khởi trở lại được nữa, hai nghĩa khác biệt này chúng ta 
cần phải hiểu thật rõ. 


Trong tiếng Miến Điện nói rằng: “nó có thể sanh khởi nếu mọi việc 

diễn ra bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, bởi vì năng lực 

mạnh mẽ của trí tuệ, có những thứ không thể sanh khởi lại được 

nữa”. Chẳng hạn, khi chúng ta chứng đạo, chúng ta hiểu được bản 

chất của sự chấm dứt các hiện tượng, bản chất này là một thực tế; 

nó không sanh cũng không diệt; đó là cái chúng ta gọi là Niết Bàn. 
si 


Hai Thực Tại 


Diệt đế, nirodha sacca, là Niết Bàn. Khi một người đạt tới trạng 
thái giác ngộ này, ở tầng giác ngộ đầu tiên, tà kiến, ghen ty hoàn 
toàn bị diệt tận, và hoàn toàn vượt qua chấp thủ vào nghi lễ và 
hình thức, tín điều (giới cấm thủ). Rất nhiều người nghiêm trì nghỉ 
lễ và tín điều, tin rằng chúng sẽ giải phóng mình khỏi đau khổ và 
mang lại hạnh phúc. Nhưng bất cứ niềm tin hay sự thực hành các 
nghỉ lễ, tín điều nào cũng chẳng có liên quan gì đến con đường 
cao thượng 8 ngành dẫn đến giải thoát (Bát Chánh đạo)[1]. Những 
nghỉ lễ, tín điều đó không phải là Bát chánh đạo, tin tưởng rằng 
thực hành nghỉ lễ, tín điều có thể mang lại hạnh phúc và giúp 
mình giải thoát khỏi đau khổ chỉ là sự mê tín. 


Theo nghĩa này, ngay cả khi chúng ta đắc được một tầng định (jhã- 
na) nào đó, một trạng thái tập trung cao độ, và tin rằng cái hạnh 
phúc thiền định đó là sự giải thoát, thì pháp hành thiền chỉ (sa- 
matha) đó cũng sẽ trở thành giới cấm thủ (mê tín vào nghỉ lễ, tín 
điều). Pháp hành thiền chỉ, bản thân nó không bao gồm toàn bộ 
Bát Chánh Đạo. Nó không có đủ tất cả 8 chỉ nhánh của bát chánh 
đạo. Các tầng định (jhãna) là những trạng thái tập trung cao của 
tâm mà không có nhiều trí tuệ trong đó. Một phương diện của trí 
tuệ mà những thiền sinh thực hành thiền chỉ thấu hiểu được đó là 
các lạc thú giác quan không thể mang lại hạnh phúc. 


Thiền tâm từ là một loại thiền chỉ. Có một phân trí tuệ hiện diện 

trong đó, đó là hiểu biết rằng lạc thú giác quan không thể mang lại 

sự mãn nguyện thực sự, không thể mang lại hạnh phúc đích thực. 
-18- 


Hai Thực Tại 


Những hỷ lạc của thiền chỉ quá tốt, quá bình yên đến nỗi người 
ta thường hay bị dính mắc với nó, tin rằng đây đã là giới hạn tận 
cùng của hạnh phúc, đây đã là giải thoát. 


Nếu một người tin rằng bất cứ thể loại pháp hành thiền chỉ nào 
cũng là nơi chấm dứt đau khổ, thì pháp hành đó trở thành giới 
cấm thủ: silabbata-parãämasa. Từ này có nghĩa rất sâu sắc: “không 
hiểu ý nghĩa của những lời dạy của Đức Phật”. Chỉ tụng đọc những 
lời dạy của Ngài và hy vọng rằng bằng cách đó con người sẽ thoát 
khỏi đau khổ, đó cũng là mê tín, chấp thủ vào lễ nghi, tín điều — 
giới cấm thủ. 


Hầu hết chúng ta đều tụng kinh, và thực sự việc tụng đọc lại 
những lời dạy của Đức Phật cũng rất tốt. Tôi thích tụng nhiều bài 
kệ của Đức Phật, và nếu bạn hiểu nghĩa của chúng và thực hành 
theo, thì đó không phải là mê tín, không phải giới cấm thủ; nhưng 
nếu bạn tụng mà không hiểu nghĩa, chỉ tụng đi tụng lại những âm 
thanh đó và nghĩ rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc và mãn nguyện, thì 
đó là giới cấm thủ. 


Hai Thực Tại 


Nó phụ thuộc vào sự phát triển trí tuệ của bạn, một khi bạn thực 
sự hiểu và phát triển trí tuệ của mình, bạn sẽ vượt qua được giới 
cấm thủ. Hãy tưởng tượng một người không còn tà kiến (hiểu biết 
sai lầm), không ghen ty, không còn chấp thủ vào nghỉ lễ, hình thức, 
tín điều: tự do biết bao! 


Rất nhiều người bị mắc kẹt trong những nghỉ lễ và tín điều, nếu 
bạn quan tâm đến sức khoẻ tâm lý và nghiên cứu về các bệnh tâm 
thần và chứng loạn thần kinh, bạn sẽ thấy rằng nhiều người mắc 
chứng loạn thần kinh cưỡng bức thường làm những việc giống 
như nghỉ lễ và tín điều. Họ tin rằng nếu không làm những việc 
như thế, những điều kinh khủng sẽ xảy đến với họ. Đây là một cái 
bấy, một nhà tù. Nghi lễ, hình thức và tín điều bản thân chúng là 
một nhà tù, chúng không khuyến khích sự hiểu biết và không cho 
chúng ta sống cuộc đời mình một cách tự do. Những người chấp 
thủ vào nghỉ lễ và tín điều không phải là những người giải thoát; 
trí tuệ của họ, suy nghĩ và các cảm xúc của họ không tự do. 


Khi một người đã vượt qua được tất cả những chấp thủ vào nghỉ 
lễ và tín điều, không còn ghen ty, không tà kiến, thì việc giữ 5 giới 
trở thành bản tính tự nhiên của họ. Họ không cần phải cố để giữ 
giới nữa, họ không còn nghĩ đến việc phá giới và họ sống cuộc đời 
họ rất dễ dàng. Lúc này lúc khác, họ vẫn có thể đầy cảm xúc hoặc 
nổi giận, bởi vì họ vẫn còn tham và sân, nhưng tham sân đó không 
đủ mạnh để làm hại đến ai cả. Giây phút họ bình tĩnh trở lại và 
- 


Hai Thực Tại 


quan sát nó, nó liền biến mất, nó tan biến và họ lại tự do. 


Tôi biết nhiêu người là thiên sinh giỏi, khi họ sống ngoài cuộc đời 
và tiếp xúc với xã hội, có lúc họ buồn bực và nổi sân, có lúc tham 
lam, nhưng mỗi khi có thời gian, họ hành thiền và trầm lắng trở 
lại, họ lại được tự do khỏi tất cả những tâm bất thiện đó. Khi ra 
khỏi thiền và nhìn lại những gì đã xảy ra, họ có thể thấy nó một 
cách rất rõ ràng. Mặc dù lúc này, lúc nọ họ đầy cảm xúc, nhưng họ 
không bị mắc kẹt trong đó, đó là điều khác biệt lớn. 


Rất nhiều người bị trầm cảm bởi vì họ bị mắc kẹt trong cơn sân, 
trong mặc cảm tội lỗi, buồn đau và không thể nào thoát khỏi 
chúng. Khi bạn đã vượt qua được tất cả những điều này, ngay cả 
khi bạn chưa hoàn toàn giác ngộ, bạn vẫn cảm thấy rất tự do và 
giải thoát. Khi có sự tự do ấy, đôi lúc bạn có thể tự cho phép mình 
sân hoặc tham, nhưng bạn luôn ý thức được sự kiện mình đang 
tham hoặc sân, điều đó hoàn toàn OK, bởi vì bạn đã đủ mạnh mẽ 
và bạn biết mình có thể thoát ra khỏi nó bất cứ lúc nào. 


Khi hoàn cảnh đòi hỏi, bạn có thể nổi sân hoặc tham, hay buồn 

khổ, đó là lý do mọi người hay soi mói: “nhìn kìa, hắn đã hành 

thiền lâu như thế mà vẫn còn tham như vậy đấy”. Nhưng cái tham 

của họ rất khác và bạn phải hiểu điều này. Đúng là họ sân, họ buồn 
SÏ: 


Hai Thực Tại 


bực và khóc, nhưng họ không trở nên trầm cảm, bởi vì nó chỉ 
thoáng qua và họ sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi nó. Khi bạn không 
thoát ra khỏi sân hận, buồn đau, mặc cảm tội lỗi và xấu hổ, bạn sẽ 
bị trầm cảm. Trầm cảm nghĩa là bạn bị mắc kẹt trong các cảm xúc 
của mình, bạn không được tự do. 


Chính vì lý do đó, việc thực hành thiền chánh niệm, nhất là chánh 
niệm về các trạng thái tâm — niệm Pháp (dhammänupassan8) là 
cách tốt nhất để vượt qua những cái bẫy này. Nếu bạn thực hành, 
bạn sẽ không bao giờ bị trầm cảm, mặc dù bạn vẫn sân, tham và 
buồn, bạn vẫn có thể lo lắng, bất an, nhưng vẫn không bị mắc kẹt 
trong đó. Đó chính là trí tuệ, bạn có thể quan sát mọi thứ một 
cách khách quan, làm được điều đó chính là kỹ năng của bạn. 


Khi thực hành niệm pháp và 4 sự thật cao thượng về khổ (Tứ diệu 
đế), chúng ta chỉ thực hành quán chiếu hai phần đầu: Sự thật 

về khổ (dukkha ariya sacca) và Sự thật về nguyên nhân của khổ 
(dukkha samudaya ariya sacca). Hai vế sau: sự thật về sự diệt khổ 
(nirodha sacca) và sự thật về con đường diệt khổ (magga sacca), 
không thể hiểu bằng suy nghĩ bởi vì chỉ khi nào chúng ta đạt đến 
trạng thái giác ngộ thì mới có thể chứng nghiệm nó. 


Ngay cả khi chứng nghiệm nó chúng ta cũng không thể quan sát 
x29= 


Hai Thực Tại 


được nó. Đây là điểm rất khó, bởi vì khi một người đắc đạo, ở thời 
điểm đó, chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, họ thấy 
được Tứ diệu đế (4 sự thật về khổ), nhưng lúc đó họ không thể 
quan sát được chúng. Chúng chỉ có thể được chứng nghiệm và 
được thấy bởi trí tuệ vào đúng thời điểm đó. 


Điều này có nghĩa là để phát triển pháp hành, chúng ta không cần 
phải quan sát hay quán chiếu sự thật về sự diệt khổ, tức Niết Bàn, 
vì điều đó là không thể. Niết Bàn là nơi chấm dứt của mọi thứ, 
mọi hiện tượng. Trong thực tế thực hành, chúng ta quan sát bất 
cứ hiện tượng nào được tạo thành bởi nhân duyên (thân, tâm, các 
cảm xúc, cảm giác đau...) và thấy chúng đang sanh diệt, bất toại 
nguyện — khổ. Chúng ta cũng có thể quan sát tâm tham, ái dục 
như là sự thật về nguyên nhân của khổ, nhưng không thể quan sát 
sự thật về khổ diệt và con đường diệt khổ. 


Hiểu biết rằng cách thực hành này sẽ dẫn đến chấm dứt khổ là đủ 
đối với chúng ta. Hiểu và chấp nhận rằng có một trạng thái nơi tất 
cả mọi hiện tượng đều dừng lại là đủ. Khi ấy chúng ta hiểu rằng 
thực hành thiền chánh niệm sẽ dẫn chúng ta đến đoạn diệt đau 
khổ, bất toại nguyện và điều này mang lại cho chúng ta niềm tin 
vào pháp hành. Không có niềm tin này chúng ta sẽ không thể có 
được động lực cần thiết để thực hành. 


-23z 


Hai Thực Tại 


HỎI ĐÁP 


Bạch ngài, ngài nói rằng ý nghĩa thật sự của 4 sự thật cao thượng 
về khổ là cái khổ được thấy bởi các bậc thánh, vậy làm sao chúng 
con có thể thấy được? 


Một câu hỏi rất hay. Chúng ta hiểu nó một cách hoàn toàn khi 
chúng ta giác ngộ, nhưng trước đó, khi pháp hành của chúng ta 
ngày càng đi sâu, cái hiểu của chúng ta về vô thường và khổ cũng 
sâu dần. Chúng ta thực hành là để có thể thấy được tất cả mọi 
hiện tượng do duyên sinh, sanh và diệt không ngừng đều là khổ. 


Trước khi thực hành, chúng ta không thực sự thấy được điều đó, 
chúng ta thấy được nhờ thực hành. Khi phát triển trí tuệ đủ mức, 
chúng ta có thể nhận ra được điều đó một cách sâu sắc hơn rất 
nhiều, và vào thời điểm đó, người ấy có thể được gọi là giác ngộ. 
Hiểu biết của chúng ta trở nên hoàn toàn khi chúng ta đắc đạo. 


Tuy nhiên, trước đó thì có lúc chúng ta vẫn có thể quan sát và thấy 
được nó, nhưng không phải là luôn luôn. Đôi khi chúng ta thấy 
sanh và diệt rất rõ ràng. Khi chánh niệm thật mạnh mẽ, rất kinh 

-24- 


Hai Thực Tại 


ngạc là trong một khoảnh khắc quan sát ngắn ngủi, bất kể là chúng 
ta đang quan sát cái gì, chúng ta có thể thấy được sự thật theo rất 
nhiều cách khác nhau. Không suy nghĩ, chúng ta thấy rõ nó đang 
sanh và diệt và thấy nó là khổ, bất toại nguyện, chúng ta thấy vô 
thường (anicca) và khổ (dukkha) một cách liên tục. 


Bằng thực hành, bạn ngày càng phát triển niệm và định (samadhịi), 
trong những tầng tuệ giác cao của thiền vipassanä, mọi thứ trở 
nên ngày càng vi tế hơn và tất cả những gì bạn có thể thấy chỉ là 
cái gì đó đang sanh và diệt không ngừng. Trong một số trường 
hợp, thậm chí bạn không thể nói được cái đó là cái gì nữa, bạn chỉ 
có thể thấy nó đang sanh và diệt. 


Bạn cũng có thể quan sát được tâm quan sát của mình và thấy 
rằng ngay cả nó cũng vô thường. Nó được gọi là pati vipassanä, 
pati nghĩa là lại, vipassana nghĩa là quan sát, hành thiền. Chúng ta 
quan sát một đề mục nào đó và chúng ta quan sát lại luôn cái tâm 
đang quan sát ấy. Ngay cả sự quan sát cũng trở thành một đề mục 
để chúng ta quan sát nữa, và bạn sẽ thấy nó cũng chỉ là một trạng 
thái tâm khác mà thôi. 


Trong giai đoạn đầu, chúng ta rất hoan hỷ khi thấy mình đã có thể 

quan sát, “Ô, mình đang rất chánh niệm này, tâm mình rất tĩnh 

lặng và giờ đây có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng! Đúng, sự 

thực là như thế; mọi thứ sanh và diệt rất nhanh”. Chúng ta vẫn tự 
so: 


Hai Thực Tại 


đồng hoá mình với tâm quan sát, nhưng khi tiếp tục thực hành 
hơn nữa, chúng ta đạt đến một trình độ mà mình có thể đứng lùi 
ra sau một bước nữa và quan sát được tâm quan sát. “Tâm này 
đang quan sát đề mục, và đề mục đó đang sanh và diệt, và tâm 
quan sát này cũng sanh diệt”. Ngay cả tâm thiền vipassanäã, tâm 
quan sát - có thể nói như vậy, cũng sanh và diệt. 


Thiền vipassanä thực ra là một trạng thái tâm, và trạng thái tâm 
này được chúng ta gọi là vipassana hay tâm quan sát, cũng sanh 
diệt. Sau một thời gian, chúng ta có thể thấy cả hai rất nhanh, 
chúng ta thấy được cả đề mục và tâm quan sát đang sanh diệt, và 
không cần phải nghĩ, bạn nhận ra rằng ngay cả vipassanäa này cũng 
vô thường. Thực sự đúng là vipassana cũng võ thường! Tâm quan 
sát và trí tuệ khởi sanh cùng tâm quan sát này cũng vô thường, 
bởi vì nó không tự đứng một mình, nó phải đi cùng với một cái 
tâm. Khi tâm đó sanh diệt, thì ngay cả trí tuệ đồng sanh với tâm 
đó cũng sanh diệt. 


Đôi lúc bạn không quan sát được rõ ràng, không hiểu thật rõ và vì 
vậy bạn cảm thấy thất vọng. Khi thực hành sâu hơn, mặc dù thiền 
vipassanäa này thật tuyệt vời, nhưng bạn thấy nó bị phụ thuộc vào 
nhân duyên và thực sự không thể bần vững, nó không tồn tại lâu. 
Chúng ta phải tiếp tục thực hành bởi vì khi dừng lại, bạn sẽ lại đi 
xuống và điều này cũng trở thành một nỗi khổ nữa. 


Tâm quan sát đang sanh diệt này cũng không đem lại cho bạn sự 
s26 


Hai Thực Tại 


nghỉ ngơi thực sự, mặc dù nó giải phóng bạn khỏi rất nhiều lo 
lắng, bất an và đau khổ, nhưng bởi vì nó luôn luôn sanh diệt, nên 
cũng không phải là trạng thái nghỉ ngơi yên ổn. Đó không phải là 
chỗ để bạn an nghỉ. Bạn sẽ hiểu điều đó khi bạn thực hành đến 
đấy. 


Người hành thiền và người không hành thiền 


Đúng, một kẻ phàm phu (puthujjana), những người không hành 
thiên thường rất u mê và chấp giữ tà kiến rất mạnh. Một người 
bình thường nhưng có hành thiền thì sẽ vượt qua được một số tà 
kiến và không đến mức mê mờ như vậy. Một thiền sinh, khi mất 
chánh niệm có thể bị mắc kẹt trong những sự việc xảy đến và tự 
đồng hoá mình với chúng và chịu đau khổ rất nhiều. Điều khác 
biệt là một người phàm phu bình thường có hành thiên và quan 
sát mình sẽ có thể tự tách mình ra khỏi đau khổ, bởi vì vào lúc đó 
trí tuệ sanh khởi và sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 


Có hai loại phàm phu: andha puthujjana, là những con người hoàn 
toàn mù quáng, u mê, và kalyana puthujjana, là những người u mê 
một phần, hoặc thậm chí có một phần giác ngộ. Trạng thái giác 

-37= 


Hai Thực Tại 


ngộ này không phải là vĩnh viễn, bởi vì chỉ cần ngừng hành thiền 
một thời gian bạn sẽ lại trở nên mê muội và bất an trở lại. Chính 
vì lý do đó, đối với những thiền sinh phàm phu này, điều rất quan 
trọng là phải liên tục thực hành. 


Đừng nản lòng khi nghe rằng nếu ngừng thực hành bạn sẽ lại mê 
muội và đau khổ trở lại. Ngày nào bạn cũng phải ăn; hôm nay ăn 
rồi, ngày mai lại phải ăn tiếp; cũng như vậy, hôm nay bạn hành 
thiền, ngày mai lại phải hành thiền nữa, cho đến khi bạn đạt đến ít 
nhất là tầng giác ngộ đầu tiên. 


Khi trở thành một bậc thánh Tu Đà Hoàn (tầng giác ngộ đầu 
tiên trong 4 tầng giác ngộ), thì thiền có trở thành một thói quen 
không? 


Bạn hành thiền nhiều đến mức có thể, nhưng không liên tục bởi 
vì chúng ta nói hành thiền liên tục mọi lúc tức là chánh niệm liên 
tục. Chỉ những bậc thánh A-la-hán, là những bậc đã đạt đến tầng 
giác ngộ thứ tư, hoàn toàn giác ngộ viên mẫn, thì mới có chánh 
niệm liên tục, hoàn toàn tự động và tự nhiên. Những bậc giác 
ngộ một phần thì có chánh niệm đến một mức nhất định nào đó, 
nhưng không luôn luôn liên tục. 


Khi một vị thánh Tu Đà Hoàn hành thiền, vị ấy sẽ bắt đầu từ tầng 
-28- 


Hai Thực Tại 


tuệ sanh diệt (udayabbaya-ñäna), nghĩa là ngay lập tức thấy rõ 
sanh diệt. Bạn không bắt đầu lại từ đầu; bạn bắt đầu từ khoảng 
giữa bởi vì bậc thánh Tu Đà Hoàn vĩnh viễn giữ được năng lực và 
trí tuệ thấy được vô thường. 


Tôi muốn các bạn suy nghĩ sâu sắc về hiểu biết về khổ và không bị 
rơi vào trầm cảm. Một thiền sinh có thể hiểu biết về khổ rất sâu 
sắc, nhưng một thiền sinh giỏi thì không bao giờ để mình bị trầm 
cảm. Các bạn ở đây đều là những người đã hành thiền và học 
pháp một thời gian tương đối, nhưng vào những dịp khác, khi nói 
với những người mới, tôi sẽ phải nói theo cách khác. Nếu bạn nói 
với một người mới học đạo rằng tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, tất 
cả đều đau khổ, không mang lại hạnh phúc thực sự, thì điều gì sẽ 
xảy ra? Hầu hết người bình thường đều đã bị trầm cảm, tôi không 
muốn phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với họ khi họ bị 
trầm cảm thêm nữa. 


Ở đây tôi có thể nói với các bạn rằng tất cả mọi thứ trên đời đều 
vô nghĩa. Điều khác biệt là, những người không hành thiền coi sự 
vô nghĩa này là đáng nản và trầm uất vì nó, nhìn nó như một cái gì 
đó thuộc về cá nhân họ, nhưng những người hành thiền thì hiểu 
rằng chẳng có cái gì có thể mang lại hạnh phúc và toại nguyện 
thực sự cả. Bạn không còn phải đi tìm kiếm hạnh phúc và toại 
nguyện nữa. Đây chính là tự do. Bạn trở nên tách biệt. Sự bất toại 
nguyện và đau khổ này không phải là cái khổ của tôi. Khi bạn còn 
thấy cái khổ này là cái khổ của tôi, thì bạn sẽ trở nên trầm cảm, 
nhưng nếu bạn thấy nó chỉ là khổ, là sự bất toại nguyện, không 
s 


Hai Thực Tại 


phải nỗi buồn của tôi, nỗi khổ của tôi, mà chỉ là những hiện tượng 
tự nhiên sanh và diệt, không có ý nghĩa gì để mà phải dính mắc với 
chúng — khi bạn thấy như vậy là bạn đã được tự do. Khi tâm có trí 
tuệ và tự do như thế, nó sẽ không còn bị trầm cảm nữa. Nó tự do 
và hạnh phúc, và hạnh phúc vì được tự do. Điều rất quan trọng là 
phải thấy rõ hai cách hiểu khác nhau này. 


Về thập nhị nhân duyên. 


Có hai cách hiểu về 12 nhân duyên (hay còn gọi là pháp tuỳ thuộc 
phát sinh) — paticcasamupada. Đối với chúng ta, những người 
hành thiền, nó bắt đầu từ việc quan sát, chẳng hạn: cakkhuñ-ca 
paticca rũpe ca uppajjati cakkhuviññãnam — mắt và cảnh sắc bên 
ngoài, bởi vì hai yếu tố này, nên nhãn thức sinh lên, và bạn có thể 
quan sát cả quá trình này. Tôi chơi trò này từ rất lâu; tôi cố gắng 
chánh niệm khi nhắm mắt lại và ý thức về nhãn thức. Tôi nhận 
thức được một cái gì đó, một ánh sáng mờ mờ hay một vài hình 
ảnh. Giữ chánh niệm, thật chánh niệm, tôi mở mắt ra và đột nhiên 
có cái gì đó rất khác lạ. Chơi như vậy cả một thời gian dài, tôi có 
thể thấy được sự sanh khởi của nhãn thức, một loại nhãn thức rất 
khác biệt. 

-30- 


Hai Thực Tại 


Khi mắt nhằm, ở đó vẫn có nhãn thức bởi vì bạn vẫn có thể nhìn 
thấy một chút ánh sáng, không hoàn toàn tối đen; nhưng vào lúc 
tôi mở mắt, có một nhãn thức mới sanh khởi ngay lúc đó. Nếu 

bạn thực hành nhiều lần như vậy, sau một thời gian bạn có thể 

để mắt mình mở bình thường và chú ý vào đối tượng mình đang 
nhìn, nhưng đồng thời vẫn có thể quay vào trong và chú ý tới nhãn 
thức. Hai cái đó khác nhau (cảnh bên ngoài và nhãn thức), cùng 
một đồng xu, nhưng bạn có thể nhìn thấy được cả hai mặt, bạn 
quay đồng xu lại và thấy được cả mặt sau của nó. 


Cũng theo cách như vậy nếu bạn tiếp tục thực hành, chẳng hạn 
với cái nghe: sotañ-ca paticca saddhe ca uppajjati sotaviññanam — 
tai, âm thanh và nhĩ thức. Khi nghe một tiếng động, ngay lập tức 
bạn ý thức được về cái nghe, cái nghe là một tâm, thực ra nghe là 
một trạng thái tâm và bạn có thể chú ý ghi nhận trạng thái tâm đó 
và thấy nó sanh lên ngay bây giờ, trước đó nó không hề có mặt. 
Bạn có thể thực hành 12 nhân duyên — paticcasamupäda, theo 
cách này. 


Nếu bạn không hay biết và ghi nhận trạng thái tâm ấy, thì cái trình 

tự ấy cứ tiếp tục, bởi vì sự gặp nhau của ba thứ - tai, âm thanh 

và nhĩ thức, nên có sự tiếp xúc (phassa). Phassa paccaya vedanä, 

xúc duyên thọ, bởi vì có sự tiếp xúc giữa tai-âm thanh- nhĩ thức 

nên có một cảm thọ phát sinh (vedanä). “Oh, âm thanh này nghe 

hay quá” hoặc “Tiếng động khó chịu quá”. Khi bạn thích, nó là lạc 

— somanassa, thích thú, hoan hỷ; khi bạn không thích, nó là khổ 

- domanassa, khó chịu. Vedana paccaya tanha, thọ duyên ái, ng- 

hĩa là khi bạn thích bạn sẽ muốn nó tiếp tục nữa, đó là tham ái — 
-31- 


Hai Thực Tại 


tanhã: “Tôi muốn, tôi muốn có nó nữa”; khi bạn không thích, “tôi 
không muốn nó”, đó cũng là tham ái. Làm sao nói thọ duyên ái khi 
bạn không thích nó? Thậm chí ngay cả khi bạn không thích, chính 
cái không thích này lại là tiền đề để bạn khao khát cái khác, “tôi 
không thích cái này, nhưng... .. Cái “nhưng” này chính là tham ái 
(tanhã), “tôi muốn cái khác nữa”. 


Tanhã paccaya upäadaäna, ái duyên thủ, khi cái thích này rất mạnh, 
nó trở thành dính mắc, níu kéo và bạn không thể buông bỏ được. 
“Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải có nó bằng được”. Upädãna 
paccaya bhava, thủ duyên hữu, nghĩa là bạn đi và làm điều gì đó 
đối với nó. Bhava, hữu hay sự có mặt, có hai nghĩa, một là kamma 
bhava, nghĩa là bạn nghĩ về nó, bạn nói về nó và rồi làm cái gì đối 
với nó. Từ sự khao khát trong tâm, nó đã trở thành hành động. Đó 
là cách mà cả chuỗi 12 nhân duyên này cứ tiếp tục mãi. 


Tuỳ thuộc vào mức độ thực hành của bạn mà bạn có thể cắt đứt 
chuỗi xích này ở bất cứ mắt xích nào. Nếu chánh niệm thật mạnh, 
bạn có thể quan sát nó từ giây phút đầu tiên khi tiếng động-tai- 
nhãn thức tiếp xúc với nhau. Thế nên chúng ta thực hành ghi nhận 
“nghe...nghe”. Lúc đầu có thể bạn băn khoăn không biết tại sao 
phải ghi nhận và chú ý đến “nghe...nghe...nghe” như thế, nhưng 
sau một thời gian, khi đã rất chánh niệm, bạn có thể quan sát 
được nhãn thức đang sanh khởi ngay lúc này. 


Đôi khi bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên. Bạn nghe một âm thanh nào 
33: 


Hai Thực Tại 


đó hay, và bỗng nhiên bạn cảm thấy: “Ồ, hay quá, tôi thích âm 
thanh này”. Khi tôi quan sát cái “tâm thích” này lần đầu, tôi rất 
ngạc nhiên. Tôi không thất vọng về điều đó, tôi rất thích thú khi 
mình có thể thấy được cái “tâm thích” này. 


Điều rất quan trọng là nắm bắt được những khoảnh khắc ấy và 
quan sát nó. Suy nghĩ về nó sau đó thì không còn đầy năng lực 
nữa, nó không rõ ràng, nhưng vào khoảng khắc nó sanh khởi và 
bạn tóm được, nó rất rõ, bạn nghĩ: “Cái tâm thích này sanh lên 
đây, thật tuyệt”, tôi nhìn nó như một điều gì rất huyền bí. “Thật là 
thú vị, tâm thích đối tượng này”. 


Với cái nhìn, bạn cũng làm y hệt như vậy, bạn chú ý đến cái nhìn 
“nhìn..nhìn...nhìn”, và bỗng nhiên khi bạn thấy cái gì đó; cái thích 
và khao khát lại trỗi dậy. “Ô, thấy và thích, cái thích này trước đây 
không có mặt”. Khi bạn thấy được nó đúng vào thời điểm nó sanh 
khởi, bạn thấy nó một cách rất khách quan và bạn biết rằng cái 
thích hay không thích này không phải là “tôi” hay “của tôi”. “Tôi” 
không phải là người tạo nó ra. Nó sanh khởi bởi vì các điều kiện, 
nhân duyên tự nhiên và bạn hiểu ra được toàn bộ vấn đề; trong 
một thoáng nhìn, bạn thấy rõ sự vô ngã — anattä vô cùng rõ ràng. 
Khi bạn thấy tham như là vô ngã, là bạn thấy giải thoát, bởi vì 

khi đó không còn sự đồng hoá (bản thân bạn với cái tham nữa). 
Không đồng hoá nghĩa là tự do, giải thoát, bạn có tự do để quan 
sát. Khi bạn phát triển cái tự do, giải thoát này ngày càng mạnh mẽ 
hơn, khoảnh khắc bạn chú ý, bạn đã được giải thoát. 


-33- 


Hai Thực Tại 


Bạch ngài, cái hữu này có liên quan đến nghiệp không ạ? 


Hữu (bhava) có hai nghĩa: một là nghiệp (kamma) và nghĩa kia là 
tái sanh, và ở đây cả hai nghĩa đều được sử dụng. Khi tham hay 
sân trở thành hành động, là bạn đang tạo ra một trạng thái tâm 
đầy sức mạnh. Năng lực của trạng thái tâm này sẽ thể hiện trong 
một số dạng tồn tại, và dạng tôn tại đó cũng được gọi là nghiệp. 


Khi quan sát một cách đầy chánh niệm, chúng ta có thấy được vô 
ngã không? 


Khi bạn không đồng hoá với nó, chỉ thuần quan sát nó, là bạn đang 
thấy được vô ngã (anattä). Chúng ta phải cố gắng hiểu chỗ này cho 
thật rõ, nó là một điểm rất vi tế và khó hiểu. 


-34- 


Hai Thực Tại 


Sự chấp nhận 


Nếu bạn quan sát thật rõ, những cái thích và không thích đó sẽ 
không kéo dài lâu, nó sẽ biến mất. Một số học trò của tôi lúc đầu 
cũng than phiền rất nhiều: “Chúng con có quá nhiều tham và sân 
thế này, làm sao mà hành thiền được hả thầy?”. Tôi khuyến khích 
họ cứ tiếp tục thực hành và khi tham, sân khởi lên, đừng cố đẩy 
đuổi chúng đi. Đừng cố vượt qua chúng; thậm chí còn phải cố 
gắng quan sát chúng một cách kỹ lưỡng hơn. Sau đó nhiều người 
trong số họ nói lại với tôi là khi họ thực sự cố gắng quan sát, thì nó 
không còn ở lại nữa, nó đi mất. 


Đừng cố chiến đấu với nó, mà hãy nhìn nó thật kỹ. Chúng ta 
thường nghe nói là tham, sân là điêu không tốt, vì vậy ngay lúc có 
tham sân khởi lên, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là tống khứ nó 
đi. Đây không phải là thái độ đúng khi hành thiền. Chúng ta có thể 
đè nén nó trong một lúc nào đó, nhưng tốt nhất là không nên làm 
điều đó. Và cũng không nên tự đánh lạc hướng mình bằng cách 
làm một việc gì khác. Cố gắng quan sát và chú ý đến nó bởi vì bằng 
cách chú ý, chúng ta sẽ vượt qua được nó. Không chú ý sẽ có thể 
gây ra rắc rối lớn. 


Tôi muốn nói thêm nữa về sự ức chế và đè nén cảm xúc này, 
nhưng rất khó để nói, các bạn biết tại sao không? Bởi vì những 
-35- 


Hai Thực Tại 


người không có chánh niệm không muốn nghe điều đó, họ sợ phải 
nghe những từ như thế. Con người bị trầm cảm khi họ không thể 
kết nối và tiếp xúc được với các trạng thái tâm của mình. Khi bạn 
đè nén tâm tham, nó sẽ trở thành trâm cảm. Trong các cuốn sách 
về tâm lý học có nói nếu bạn bị tổn thương về tỉnh thần và đè nén 
nó, nó sẽ trở thành uất ức, sân hận, xấu hổ, mặc cảm hoặc tâm 

lý tội lỗi, và bạn sẽ bị trầm cảm. Điều đó đúng, nhưng ngay cả khi 
bạn đè nén tham muốn, bạn muốn một cái gì đó và đè nén nó 
trong lòng, là bạn đã bị chết về cảm xúc và bạn sẽ bị trâm cảm. Bất 
cứ sự ức chế cảm xúc nào cũng có thể trở thành trầm cảm. Đây là 
một quy luật tâm lý rất rõ ràng. 


Chỉ bằng cách quan sát chúng ta mới vượt qua được nó. Chúng ta 
cần phải học cách chú ý, hiểu và thể hiện nó một cách hợp lý. Khi 
bạn giận, đừng cố giả vờ là mình không giận, nếu cứ sống giả như 
thế bạn sẽ bị trầm cảm. Ngay cả khi bạn thấy ngã mạn, kiêu ngạo, 
đừng giả vờ rằng mình không như thế, hãy biết nó và chấp nhận 
nó. 


Nền văn hoá thời đại bây giờ đang dạy chúng ta làm những điều 
sai trái. Nó dạy chúng ta nghĩ rằng mình là người xấu trong khi 
chúng ta là người tốt, và nghĩ mình là người tốt trong khi thực sự 
mình đang xấu. Khi bạn biết mình đã làm điều gì đó sai, hãy thừa 
nhận và chấp nhận nó; và khi làm điều tốt, cũng tự nhận với chính 
mình là mình đã làm tốt. Chấp nhận sự thật về những gì đã thực 
sự xảy ra là con đường duy nhất đi đến tự do và giải thoát. Chối 
bỏ là trói buộc. Thời bây giờ, người ta thường dạy chúng ta là “hãy 
sẽ 


Hai Thực Tại 


sống hạnh phúc”, nếu bạn thực sự hạnh phúc thì tốt. Nhưng đừng 
cố tỏ ra là mình hạnh phúc, nếu sống giả tạo, bạn có biết điều gì 

sẽ diễn ra không? Bạn sẽ lại bị trầm cảm nữa. Đừng giả tạo! Nếu 
bạn không hạnh phúc, hãy chấp nhận, thừa nhận điều đó và nói về 
điều đó. 


Đối với những người đàn ông trầm cảm bởi vì họ gặp phải những 
bà vợ quá quất, hay đòi hỏi thì sao ạ? 


Bạn có biết tại sao mình bị trầm cảm không? Bởi vì bạn chưa học 
cách nói “không”, bạn cứ nhượng bộ, nhượng bộ mãi và chẳng 
biết làm gì nữa. Bạn muốn chạy trốn, bạn không muốn nhìn mặt 
cô ấy tý nào nữa, nhưng bạn lại không thể sống thiếu cô ấy, vì vậy 
trong tâm bạn có mâu thuẫn rất lớn. Bạn đè nén nó và ngày càng 
thêm buồn bực và đánh mất lòng tự trọng. Bạn tức giận với cô 

ấy nhưng lại không thể thể hiện được nỗi tức giận của mình, bạn 
càng sống giả tạo theo cách này thì bạn sẽ càng bị trâm cảm nặng 
hơn. Bạn phải học cách nói không một cách thích hợp. Không phải 
là bác bỏ người khác mà là để cho họ biết rằng “Tôi chỉ có thể làm 
được đến đó”. 


c7. 


Hai Thực Tại 


Học cách nói “không” là điều rất quan trọng. Tôi sẽ kể cho các bạn 
nghe một quãng đời của tôi. Tôi đã dạy các con của tôi cách nói 
không. Chúng ta phải học cách nói như thế, chúng ta không thể 
tránh được, bởi vì mọi người luôn đòi hỏi bạn nhiều hơn mức bạn 
có thể cho. Bạn cần phải cho mọi người biết đâu là giới hạn, “Tôi 
thích bạn, tôi tôn trọng bọn và muốn giúp đỡ bạn, nhưng đây là 
tất cả những gì tôi có thể làm được; điều này không có nghĩa là 
tôi không yêu mến bạn. Tôi yêu bạn và chăm lo cho bạn nhưng 
tôi cũng phải có những giới hạn của mình”. Không biết cách nói 
“không” và cho quá nhiều, sẽ làm cho bạn bị trâm cảm nữa bởi vì 
bạn không thực sự sống thật với những cảm xúc của mình. Điều 
này không chỉ áp dụng đối với vợ chồng mình mà còn đối với cả 
xếp của mình nữa. 


Vô ngã 


Không ích kỷ nghĩa là bạn giúp đỡ người càng nhiều càng tốt, 

nhưng không được vượt quá khả năng của mình, vì vậy bạn phải 

biết được giới hạn của mình. Vô ngã thực sự chỉ xảy đến khi bạn 

giác ngộ, nhưng trước khi đạt đến giác ngộ hoàn toàn bạn không 
-38- 


Hai Thực Tại 


được giả tạo rằng mình không có ngã mạn. Chúng ta sống ở hai 
thực tại khác biệt nhau. Trong thực tại quy ước này, chúng ta sống 
như thể mình là một con người, có một cái tôi, và chúng ta không 
thể phủ nhận điều này. 


Thông thường tâm chúng ta tự đồng hoá với bất cứ cái gì. Chỉ khi 
chúng ta hành thiền và quan sát thật kỹ thì mới thấy được rằng 
tất cả mọi thứ chỉ là những hiện tượng tự nhiên, luôn luôn thay 
đổi. Lúc bình thường, chúng ta không ở trong trạng thái thiền sâu, 
chúng ta vẫn cảm thấy có một cái tôi ở đó, một linh hồn hay một 
cái gì đó thường còn ở đó. Chúng ta phải hiểu thực tại quy ước 
này và cần phải hiểu rằng còn có một thực tại tuyệt đối khác. Nếu 
bạn hiểu được cả hai thực tại, thì sẽ dễ dàng sống ở thế giới này. 


Nếu chúng ta tự đồng hoá mình với tất cả mọi cảm xúc, tình cảm 
và suy nghĩ và bị mắc kẹt trong đó, chúng ta sẽ tạo thêm nhiều rắc 
rối nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống bình thường chúng ta vẫn phải 
cư xử và sống như một con người. Vì vậy, sống như một con người 
bình thường và không bị mắc kẹt trong các cảm xúc là điều rất 
quan trọng. Khi bạn ngày càng chánh niệm hơn, bạn có thể tự điều 
chỉnh mình vào trong trạng thái tâm thiền lại nhiều lần và tự giải 
phóng bản thân mình, dù chỉ là trong những khoảnh khắc rất ngắn 
ngủi. 


-39- 


Hai Thực Tại 


Hiện tượng này, nơi chúng ta có thể chuyển từ thực tại này sang 
thực tại khác, thì có cân phải thật quân bình (xả) hay không? 


Có, điều đó rất đúng. Vài tuần trước tôi nhận được một bức thư 
của một người đệ tử ở Miến Điện nói rằng: “Khi con có thể chuyển 
sang trạng thái tâm “vô ngã, không có ai ở đó cả”, thì con có thể 
đối phó với các vấn đề của mình rất dễ dàng”. Đây là cách đối phó 
tốt nhất. Dù là sân giận, buồn đau hay bất cứ loại tham muốn nào, 
khoảnh khắc bạn chuyển sang trạng thái tâm ấy, bạn sẽ thấy nó chỉ 
là vô ngã, chẳng có ai ở đó cả. Trong trạng thái tâm đó, bạn thực 
sự cảm nhận được cái tâm không có “tôi”. Bạn có thể quan sát 

cái tâm ấy lại nhiều lần và và thấy được sự giải thoát khỏi nó nữa. 
Không có sự đồng hoá trong đó, nó nhẹ nhàng và tự do. Chưa phải 
tự do và giải thoát hoàn toàn, nhưng ở đó có rất nhiều tự do. 


Nếu thấy được vô ngã thì có thể dễ dàng buông bỏ thân thể này 
được không? Như trường hợp của những người chết đuối chẳng 
hạn? 


-40- 


Hai Thực Tại 


Nếu bạn biết bơi, nếu bạn làm việc gì đó mà chẳng đem lại kết 
quả tốt đẹp, thì chẳng có ý nghĩa gì để làm việc đó cả. Vào lúc đó, 
khi tâm không bị mắc kẹt trong cái ngã, cái tôi, thì bạn sẽ có được 
quyết định rất đúng đắn, rất tốt đẹp. Bạn có rất nhiều trí tuệ và sự 
sáng suốt. Bất cứ quyết định nào bạn đưa ra cũng sẽ là quyết định 
đúng đẫẳn nhất. Bạn không ra quyết định dựa trên cái ngã, cái tôi 
của bạn, mà xuất phát từ sự hiểu biết về hoàn cảnh thực tế. 


Khi bạn hành thiền và đưa tâm vào trạng thái đó, không có bản 
ngã, thì sau khi xuất khỏi thiền, bạn vẫn duy trì được nó tới một 
mức độ nào đó. Bất cứ điều gì bạn xem xét cũng sẽ không bị thiên 
vị. Tất cả chúng ta đều phải sống trong cái thực tại thông thường 
này. Ngay cả khi bạn đã đắc đạo, bạn vẫn phải tiếp xúc với mọi 
người, và khi tiếp xúc bạn không thể ở trong thực tại tuyệt đối đó 
được. Khi tiếp xúc, bạn ở trong thực tại thông thường, nhưng bởi 
vì bạn đã chứng nghiệm được trạng thái tâm vô ngã và trí tuệ này, 
vì vậy ngay cả khi bạn không còn ở trong trạng thái tâm ấy nữa, 
nhưng bạn vẫn có trí tuệ và hiểu biết sâu sắc — điều đó không phải 
là ích kỷ, 


Trí tuệ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày của 
bạn, bởi nếu không có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày thì 
hành thiền còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Bạn không thể sống hoàn 
toàn trong thực tại tuyệt đối. Thiền tập phải có tác dụng đến cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta. 


-41- 


Hai Thực Tại 


[1] Bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


-42- 


